Thông tin cân biệt về Camera IP wifi 
ngoài trời 

Camera IP không dây là gì? 

Camera IP wifi được hiểu là thiết bị theo dõi, quan sát, giám sát, kiểm tra an ninh thế hệ mới. 
Đôi với dòng thiết bị này, không cân đi dây phức tạp, rườm rà, chỉ cân có kết nôi wifi là camera 
mạng wifi có thể kết nối trực tiếp với các thiết bị ngoại vi khác như máy tính bảng, tivi, laptop, 
smart phone, vân vân. Camera kết nối Wifi thường sử dụng công nghệ điện toán đám mây 
(Cloud) để lưu trữ dữ liệu. Do đó, dây camera này không cần sử dụng ổ cứng, đầu thu để lưu 
trữ hay kéo dây phức tạp, rườm rà. 

Kinh nghiệm lắp đặt camera mạng wifi ngoài trời 

Đề có những trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng thiết bị camera IP wifi ngoài trời, người dùng 
không chỉ quan tâm đến chất lượng của camera mà còn quan tâm đến cách lắp đặt sao cho 
phù hợp nhật. Sau đây là kinh nghiệm lặp đặt camera ngoài trời: 

Kinh nghiệm chống trộm hay chỗng phá hoại khi đặt camera ngoài trời 

Lắp đặt camera ngoài trời đễ thuận tiện cho việc quan sát, giám sát khu vực ngoài trời. Tuy 
nhiên, nhược điểm của phương pháp cài đặt này là rất dễ bị hư hỏng hoặc thậm chí bị đánh 
cắp. Để khắc phục tình trạng này, người dùng có thể nhờ đến các phương pháp sau: 

- Chú ý đến độ cao lắp đặt: Nên lắp camera mạng wifi ngoài trời, chiều cao phải cao hơn độ 
cao mà con người không với tới được. Chiều cao tốt nhất là hơn 2m. 

- Chú ý đên vị trí lăp đặt: chọn lắp đặt camera trên trần nhà hoặc seno, dưới mái ngói hoặc mái 
tôn sẽ đảm bảo thiết bị không bị người khác dễ dàng nhìn thấy, tránh được sự xâm nhập của 
kẻ xấu vào camera của bạn 

https ://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/tim-hieu-ve-camera-ip-wifi-ngoai-troi/16935224 
#cameraipwifingoaitroi 

#cameraipngoaitroixoay360 

#homecameraviettel 


